10/8/2019 Quyền lực tỉnh thức và những hoạt động bác ái đóng góp cho xã hội 





Quyên lực tỉnh thức và những hoạt động bác 
ái đóng góp cho xã hội 


Theo Hồ Mạnh Toàn / sc.sshpg.com 29/01/2019 16:45 


Sự thức tỉnh của quyên lực kinh tế trước các giá trị mỹ học và văn hóa của khoa học - công 
nghệ đã trở thành một mô thức vận hành của thế giới hiện đại, đặc biệt ở các xã hội có trình 
độ văn hóa phát triển cao. 


Tài tử Châu Nhuận Phát sở hữu một gia tài điện ảnh khổng lồ và khối tài sản lên đến hơn 700 triệu đô 
la. Thế nhưng, cũng như nhân vật Lý Mộ Bạch trong tác phẩm kinh điển Ngọa hổ tàng long (2000) luôn 
muốn rời bỏ giang hồ, sống một cuộc đời lặng lẽ, cuộc sống giản dị của Châu Nhuận Phát ngay giữa 
Hồng Kông huyên náo khiến báo chí phải xôn xao. Hàng ngày, ông đều di chuyển bằng phương tiện 
công cộng, vì nó mang lại sự tiện nghi lớn. Thậm chí, ông còn xếp hàng mua vé để xem chính bộ phim 
mà mình đóng. Trong tương lai, ông dự định sẽ quyên góp toàn bộ khối tài sản của mình cho các hoạt 
động thiện nguyện sau khi ông qua đời. Ông cho rằng: "Tiền bạc chưa bao giờ là thứ ta mãi sở hữu. 
Ngày mà ta chết đi cũng là lúc ta phải để nó lại cho người khác”. 


Cuốn Bằng chứng cuộc sống - Suy ngẫm về phát triển bền vững Việt Nam có đoạn: 


SỰ THỨC TỈNH CỦA QUYỀN LỰC KINH TẾ TRƯỚC CÁC GIÁ TRỊ 
MỸ HỌC VÀ VĂN HÓA CỦA KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ ĐÃ TRỞ 
THÀNH MỘT MÔ THỨC VÂN HÀNH CỦA THỂ GIỚI HIỆN ĐẠI, 
ĐẶC BIỆT Ở CÁC XÃ HỘI CÓ TRÌNH ĐỘ VĂN HÓA PHÁT TRIỂN 
CA0. THƯỜNG NHỮNG HOẠT ĐỘNG KHÔNG VÌ LỢI ÍCH CÁ 
NHÂN CỦA NHỮNG NHÂN VẬT ĐỨNG ĐẦU CÁC TRUNG TÂM 
QUYỀN LỰC KINH TẾ VÀ CÔNG NGHỆ ĐƯỢC GÁN CHUNG CHO 
Ý NIỆM “TỪ THIỆN”. TRÊN THỰC TẾ, CÁCH G0I ĐÓ CÓ PHẦN 
KHÔNG PHẢN ÁNH ĐƯỢC ẢNH HƯỚNG SÂU SẮC VÀ SỰ ĐÓNG 
GóP LỚN CH0 QUÁ TRÌNH TIẾN HÓA, HOÀN THIỆN NHÂN 


khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/quyen-luc-tinh-thuc-va-nhung-hoat-dong-bac-ai-dong-gop-cho-xa-hoi/20190129040750525p1c160.htm 1/3 


10/8/2019 Quyền lực tỉnh thức và những hoạt động bác ái đóng góp cho xã hội 


CÁCH VÀ PHƯƠNG THỨC SỐNG CỦA C0N NGƯỜI, DẪN DẮT 

BỞI NHÓM TRI THỨC TINH H0A. CÓ LỄ, CÁCH GỌI KHÁC CÓ 

THỂ PHẢN ÁNH TỐT HƠN BẢN CHẤT LÀ “HOẠT ĐỘNG BÁC 
Á|”. 


Tại Hollywood xô bồ, cố diễn viên Paul Walker từng trả hơn 9.000 đô la để mua tặng một cặp nhẫn đính 
hôn cho cặp đôi anh tình cờ gặp. Một diễn viên nổi tiếng khác cũng luôn được nhắc đến vì sự giản dị và 
bác ái của mình là Keanu Reeves. Người ta dễ dàng bắt gặp anh trên tàu điện ngầm, ngồi bên lề đường 
ăn bánh, hút thuốc với một người vô gia cư. Những người từng có cơ hội hợp tác với Keanu chắc chắn 
đều cảm động vì tấm lòng của anh: mua bữa ăn trưa cho mọi người, ủng hộ một thành viên gặp khó 
khăn trong đoàn làm phim 20.000 đô la, hay tự đầu tư vào bộ ba The Matrix để đảm bảo mọi người 
trong đoàn làm phim sẽ có công ăn việc làm. 


Đối với những ngôi sao nổi tiếng, họ tác động đến những người xung quanh một cách trực tiếp thông 
qua những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa. Còn với những quyền lực kinh tế thực sự, họ góp phần thúc 
đẩy xã hội bằng những đóng góp to lớn cho sự phát triển khoa học công nghệ của nhân loại. 


Elon Musk từng tuyên bố trên Twitter của mình rằng nếu muốn kiếm tiền, ông đã có thể làm một công 
ty Internet. Thực tế, lịch làm việc của ông khiến mọi người phải giật mình với khoảng 120 giờ làm việc 
mỗi tuần, nhiều thời gian ngủ trên sàn phòng làm việc. Ngay cả trong kì nghỉ, ông cũng luôn thảo luận 
về các dự án lên sao Hỏa, hay ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Làm thế nào để có thể giúp ích cho 
nhân loại và con người? Đó là câu hỏi mà ông đang cố trả lời với hàng loạt các dự án của Tesla, 
Hyperloop hay SpaceX. 


Ngược về lịch sử vào năm 1911 tại Brussels (Bỉ), Hội nghị Solvay (Conseil de Physique Solvay) lần đầu 
tiên được tổ chức. Kể từ đó, cứ 3 năm một lần, những nhà khoa học tiêu biểu đương thời sẽ tụ họp tại 
hội nghị. Nổi tiếng nhất là vào năm 1927, các vĩ nhân như Albert Einstein, Max Planck, Marie Curie, 
Erwin Schrödinger ... tụ họp tại Hội nghị Solvay lần thứ 5. Hội nghị luôn nhận được sự cảm kích lớn từ 
các nhà vật lý và hóa học vì nó đã góp phần thúc đẩy các hoạt động khoa học của nhân loại. Bên cạnh 
đó, di sản của Ernest Solvay (1833-1922) còn là các hoạt động khoa học rộng khắp như các Viện Vật 
lý, Viện Xã hội, hay trường Thương mại Solvay (thuộc Université libre de Bruxelles). Bằng tiềm lực kinh 
tế mạnh mẽ do chính ông tạo dựng - Tập đoàn Solvay - Ernest Solvay đã thúc đẩy không chỉ nước Bỉ 
mà cả nền khoa học châu Âu vượt lên, bằng cách tập hợp những bộ não vĩ đại nhất, để bàn luận những 
vấn đề quan trọng nhất của thời đại. 


khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/quyen-luc-tinh-thuc-va-nhung-hoat-dong-bac-ai-dong-gop-cho-xa-hoi/20190129040750525p1c160.htm 2/3 


10/8/2019 Quyền lực tỉnh thức và những hoạt động bác ái đóng góp cho xã hội 


4¡ ® 
:l 


' 





”“ 


-* 


Hội nghị Solvay lần thứ 5 (1927) tụ hội các vĩ nhân như Albert Einstein, Max Planck, Marie Curie, Erwin 
Schrödinger... (Nguôn: Wikipedia) 


Hiện nay, bên cạnh những người đang trực tiếp sáng tạo, truyền cảm hứng như Elon Musk, ông trùm 
công nghệ Bill Gates và quỹ Bill and Melinda Gates Foundation cũng đã và đang mang đến những đóng 
góp to lớn cho giới khoa học với các khoản tài trợ khổng lồ mỗi năm, hay tiếng nói quan trọng trong 
ủng hộ các phong trào khoa học như Open-Access. 


Đó là "quyền lực tỉnh thức” của những người có quyền lực kinh tế - chính trị - nghệ thuật. Họ có thể 
không trực tiếp đóng góp công sức, lao động, ý tưởng nhưng họ kiến tạo một nền văn hóa ủng hộ khoa 
học công nghệ bằng tiềm lực, vị thế của mình trong xã hội thông qua những "hoạt động bác ái”. 


Sự phát triển khoa học tại Việt Nam nói chung, và xã hội Việt Nam nói riêng, chắc chắn sẽ cần tới 
những con người bác ái, hay những người nổi tiếng giản dị, đam mê khoa học để tác động đến xã hội, 
chạm tới công chúng. Họ sẽ góp phần đẩy mạnh những cuộc đối thoại tri thức, khoa học, tạo nên 
những trị quan trọng cho sự phát triển bền vững lâu dài của xã hội. 


Nguồn: 


https://sc.sshpa.com/post/4378 


Theo Hồ Mạnh Toàn / sc.sshpa.com 


khoahocphattrien.vn/khoa-hoc/quyen-luc-tinh-thuc-va-nhung-hoat-dong-bac-ai-dong-gop-cho-xa-hoi/20190129040750525p1c160.htm 3/3 


